


Phong Lan tim 


Cao Nguyén 


Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Phong Lan tim 








Cao Nguyén 


Phong Lan tim 





( Thuong mén tang Phong Lan Tim ) 


Như thường lệ , mỗi khi lên “net”, tôi đều ghé vào trang Phu 
Nữ Việt(PNV) để đọc những bài “ Người viết cho người”. 
Người viết cho tôi hôm nay là Phong Lan Tim (PLT) , duchi là 
một lời nhắn thôi mà lòng tôi xót xa , bây giờ và mãi mãi . 
PLT, cái tên rất đẹp và đáng yêu ! Tên của một người con 
gái, ngay cả nơi cô sống tôi cũng không rõ , chỉ biết nhau 
qua một trang tho. 

Những dòng thơ rất buồn của nàng đã “ bắt ý ” tôi, bởi 
chính tôi cũng gắn liền trong số phận “ lời tình buồn ”, cả cái 
tình gởi cho quê hương và gởi cho những ân tình giao tiếp 
trong đời, lời thơ khắc khoải chạy dài theo cuộc sống có quá 
nhiều những trầm tư về dĩ vãng và hôm nay . 

Cảm xúc thì nhiều và nồng nhiệt lắm, thơ mà ! Những dòng 
chữ chảy từ trài tim đã gắn liền với vận nước không may và 


với vận đời trôi trong khắc nghiệt ! 

Trên trang thơ “ Hoa Tím Bằng Lăng “ của Solo , tôi gặp 
Phong Lan Tím với vài đoạn thơ của nang , phải rồi , nang 
chỉ “ post ” lên những đoạn thơ ngắn, và tôi đã đọc được 
tâm trạng nàng xót xa , bi thương về cái thân phan làm 
người . 


Có những lúc buồn ôi vô số kể 

Tháng ngày dài trong kiếp sống lê thê 
Lắm xót xa nhiều chua xót não nề 
Lòng héo hắt mắt đong đầy ngấn lệ 


Buồn thế sao em ? Mà buồn thật ! Một người con gái nhìn 
đời với tất cả sự chua xót . Tôi muốn chia xẻ với nàng những 
buồn phiền đó , phải nói thế nào khi không biết nàng là ai ? 
Không khéo thì tâm trạng buồn của Nàng chẳng những được 
giải tỏa mà lại vướng thêm một nỗi buồn không tên nên tôi 
chỉ gởi lên bài Thơ “ HOA XƯA “ như nói vu vơ về một 
chuyện tình còn lưu dấu tiếc thương để “ góp buồn “ cùng 
nàng . Thực ra là tôi muốn gợi chút cảm thông về những nỗi 
đau nội tâm với những người “ Yêu Hoa màu Tím ”. 

Màu Tím dẫn dắt văn thơ đi vào những câu chuyện tình 
buồn. Bài thơ tôi đã viết trên Trang Thơ Hoa Tím Bằng Lăng : 


Hoa xưa 

ghé rừng hoa dọc bên đường 

ngắt cành lan tím gọi mừng tuổi em 
nhìn hoa nhớ màu áo quen 


reo lên tiếng guóc rộn trên phố chiều 
rồi đi lạc cõi xa quê 
nhớ nhau cũng chỉ trăng thề, hoa xưa ! 


Sau một tuần khi bài này gởi lên trang thơ “ Hoa Tím Bằng 
Lăng ”, chiều hôm qua , vào lại trang thơ, tôi bàng hoàng, 
xúc động khi đọc lời nhắn tin của Phong Lan Tím : 

Chào Solo, 

Mấy hôm nay bệnh tim tái phát PLT mệt và tim đau buốt 
không ngồi dậy nổi để xử dụng máy computer . PLT nhờ SL 
nhắn lại với anh Cao Nguyên là khi nào PLT bớt bệnh sẽ đáp 
lại thơ của SL và của anh Cao Nguyên. Nếu như SL thấy PLT 
bặt tin không còn xuất hiện trên PNV nữa thì co' nghĩa là PLT 
đã chết . Lúc ấy SL hãy viết tặng PLT bài thơ “ Khóc thương 
một kiếp hồng nhan bạc mệnh ", chúc SL ở lại hoa thơ vui 
với mọi người . Cho PLT gởi lời từ biệt anh Cao Nguyên cùng 
ca'c bạn nếu như PLT đã thực sự đi vào giấc ngủ thiên thu 


r 


nhe’. 


i Ôi dau buốt quá trái tim tôi 
Danh phai nghin thu vinh biêt rôi... 
ore Bénh da hanh than dén ra roi 
Súc da kiét dan hoi da can 

Thôi đành vĩnh biệt thế gian thôi ! 


Sự xúc động đến tôt cùng da lam tôi ngạt thở .Tat cả các 
Bạn trong PNV khi đọc đoạn nhắn tin này ai nấy đều cùng 
xúc động . 

Suốt mấy đêm rồi giấc ngủ tôi không yên . Tôi nghĩ về Phong 
Lan Tím, nghĩ về nàng như là em gái tôi , như người tình của 
tôi trong sự cảm nhận của “ một trái tim thơ ” 

Tôi buồn lắm ! Nhưng tôi không khóc . Dé gì mà tôi khóc 
được. Nước mắt tôi đã khô từ lâu, dễ chừng cũng đã trên ba 
mươi năm kể từ khi tôi nhận diện “ những cái chết tập thể ” 
từ mùa xuân 1968 đến mùa hè 1972 và mùa xuân 1975 với 
những biến loạn của thời cuộc thổi những ngọn lửa tàn bạo 
đốt cháy quê hương tôi 


... dòng nước mắt tuôn trào loang vỡ 
từ một ngày phố rợp khăn tang 

mím môi lại nén lời đưa tiễn 

ghìm nụ hôn chờ gọi tram năm...” 


Dòng sông nước mắt chảy xuyên suốt cõi làm người , nó 
xuất phát từ nguồn đã rõ biết không cần truy cứu, chảy từ 
không nơi có khởi điểm và kết thúc ... Triền miên chảy, sâu 
lắng, sóng nhẹ thôi mà cay đắng biết chừng nào ! 


Tôi không khóc, chỉ nghe lòng thổn thức. Về em thôi ư ? 
Không hẳn là riêng thế, mà cả chúng ta đó. Cái thân phận 
làm người, sinh ra , lớn lên rồi mất đi theo một chu kỳ sinh, 
lão, bệnh, tử trong qui luật tất yếu một đời người Cái tỉ lệ 


nhận được sự sung ai của chu ky đó có được là bao, bởi 
chúng ta thường nhận chịu biết bao sự bất trắc, từ các mối 
hiểm họa, nên nỗi buồn mang theo dằng dặc, nặng vô cùng. 
Hạnh Phúc ? Cái rao rực về một nụ hôn nồng ấm gởi người 
tình, dù chỉ một lần thôi cũng đủ choàng lên đời những ngày 
vui , huống chi niềm hạnh phúc em mơ ước một đời với một 
lần hạnh ngộ giữa thời hoang phế. Quả thật. tuyệt vời, 
nhưng với em nó mãi xa vời! 

Phong Lan, có thể nào em thôi cần sắc tím để nụ cười em 
vĩnh viễn được hồng tươi Anh muốn uống từ em cái giọng 
cười ấy để phá rã mọi giá lạnh trong thơ! Quên đi hoặc xem 
như chẳng có cái nghiệt ngã của dòng đời 

Anh muốn đổi tên em là Phong Lan Hồng, Phong Lan Muôn 
Sắc. Đốt hết những bài thơ buồn còn trong ký ức hoặc đang 
loang lan trên các trang “ web " , góp hết lại những bai tho 
yêu thương và hạnh phúc in thành một tập với hình bìa là 
một đóa Phong Lan Hồng giống như những cánh môi hồng 
thắm của em. 

Thế nhưng, mỗi thân phận chúng ta cứ lầm lũi đi, lâm lũi 
sống và chết. Sau phút giây thần trí bị tê liệt vì hoang tưởng 
, ngắm lại mình qua cái phản quang sinh tồn, ngỡ ra mình 
đâu khác một cội cây : 


“chi như một cội cây 

đời vốn là như vậy 

cành lá tốt hôm nay 

ngày mai không còn thấy ...” 


Có thé nao em tua vao vai anh dé nói la em van con day va 
với anh, hình như em đang yêu . Một tình yêu thiết tha với 
tất cả lòng hăm hở và khao khát, cho một mối tình em mãi 
ước mơ. 

Ngủ di, em sẽ dịu những con dau, mai anh sẽ đưa em đi 
thăm những cánh đồng xanh mượt cỏ , những cánh đồng “ 
thẳng cánh cò bay ” như ở quê em, cho em gặp lại những 
tấm lòng khoáng đạt không có tì vết của sự tị hiêm , ích kỷ... 
Muon duyên cớ viết cho em, anh lại viết cho cả anh . Có 
phải mình cùng chung một khao khát về một cuộc sống bình 
thường mà hạnh phúc cho chính ta và cho người 

Chính sự vất vả và chật chội trong cái dung nhan bề thế của 
cuộc đời đưa chúng ta vào vòng mơ ước . Riêng em, niềm 
mơ ước dù rất đơn giản cũng đang gãy đổ, vỡ vụn. Cho nên 
mãi mãi với em , hạnh phúc chỉ là một khái niệm. 

Cũng từ trong “ khái niệm ” biết em qua những dòng thơ gởi 
cho đời nỗi bất hạnh của em, anh xin chung chia những đau 
khổ từ em, một người con gái sinh ra bởi một ngôi sao xấu, 
đang chờ biến đi, mất biệt giữa cõi người 

Anh gởi đến em những dòng thơ với tất cả sự cảm xúc của 
mình 


“..Em, hạt giống đời trầm uất 

vừa nẩy mầm thân lá đã xác xơ 

rễ như bám không sâu vào thớ đất 
mong một lần hoa nở.. biết bao giờ ? 


đừng nhé em, em đừng ởi quá vội 


Ban va anh dang đợi đọc tho em... 


Thé nhé em, hay có gang binh tam ma sóng trong su an vui, 
anh va các bạn vẫn chờ doc những bai thơ của em. Anh chờ 
em trên trang thơ “ Hoa Bằng Lăng Tím ” của SL. 

Tạm biệt em. 

Tình thân, 

Cao Nguyên 


Rất may, năm ngày sau khi tôi viết bài này trên trang thơ, 
PLT đã hồi sinh . Nàng vào trang thơ cám ơn lòng ưu ái của 
mọi người đã chia xẻ nỗi buồn đau của nàng. Tôi gởi lời chúc 
phúc cho PLT, và lại gởi tặng nàng bài thơ “ Phong Lan Hồng 
” như cách tôi đề nghị đổi tên nàng trên “ net” . 


“.. mung em tôi được hồi sinh 

trăm con mắt ngó bóng hình em ngoan 
Đóa hoa anh tặng... hân hoan 

Lấy môi mà ngậm cho tròn cuộc vui....” 


Bây giờ thì PLT đã lên họa thơ với tôi và SL trên “ net ”. Tôi 
rất vui mừng với những lời thơ mới nhất của nàng 


“.. rên đỉnh cao thư thả một niềm vui 
quên đắng cay, quên hết nỗi ngậm ngu...” ! 


Cầu mong em sống vui khỏe với dòng đời xuôi chảy . 


Tam biét Phong Lan Hóng. 
Anh, 
Cao Nguyên . 


( Tuyển Tập Văn Học Thời Nay 3 - 1/2005 ) 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguón: Thči nay 
Duoc ban: Ct.Ly dua lén 
vao ngay: 8 thang 2 nám 2005 


